V 



HUONG BANC TRAVEL 

CTY TNHH DU LICH & THlil KE HUONG BANG 




.TAPATA 



CHlTONG TRINH HANH HlTONG DAT THANH 

ISRAEL 

^# V?* V?* 

Diem den: Tel Aviv / Caesarea Haifa / Cana / Nazareth / Galilee / nui Tabor/ Jericho /Song 
Jordan/ Qumran / Bien Chet / Jerusalem / Bethlehem / Ein Karem / Emmaus / Jaffa. 

Thoi gian: 08 Ngay / 07 Dem. 20/10 toi 27/10/2015 




20/10/2015 Ngay 01: TP.HCM - TEL AVIV (an tren may bay) 

14:00 ngay 18/05/2015 HDV Cty Du lich Huang Bang don quy khach tai cong D2, cot so 9 ga 
quoc te phi tnrong Tan San Nhat, lam thu tuc, 17:00 bay di Tel Aviv, Israel, qua canh tai 
Bangkok. 

Bay vai Viet Nam Airlines va hang hang khong EL AL cua Israel. 

1 VN 603N 20 OCT M SGNBKK KK16 1700 1830 
2LY 820 21 OCT T BKKTLV KK16 0010 0720 

Ngay 02: CAESAREA - HAIFA - NAZARETH - CANA - TIBERIAS (an ba bfra) 

Den Tel Aviv luc 07:20. HDV Israel don va (loan tham quan: 

• Di tich thanh co Caesarea, nai tung giam giu thanh Phaolo va thanh Phero, xem bia da 
minh chiing than phan cua Philato; tham quan nha hat La Ma co; truang dua ngua; dao 
chai khu vuc hai cang dugc trung tu; thanh pho co cua quan Thap Tu Chinh (Crusader 
City); duang dan nuac co tu Haifa ve Ceasarea. 

• Tham cang Haifa, thanh pho lan thu ba cua Israel. Tham quan vuan dao Bahai tuyet dep. 

• Len nui Carmen vieng Nha Tha Due Me Sao Bien, tham quan hang tien tri Elia, ben 
trong nha tha. 

Buoi chieu: 

• Tham Cana nai Chua Giesu thuc hien phep la dau tien bien nuac thanh rugu, Nha Tha 
Dam Cuai. 

• Doan khai hanh ve Nazareth. Tham Gieng Due Me tai nha tha thien than Gabriel; vieng 
Vuang Cung Thanh Duong Due Me Truyen Tin va nha tha thanh ca Giuse. 

• Thanh Le tai Nazareth (Le truyen tin) 



Ve khach san. Nghi ngai va an toi tai Nazareth 



Ngay 03: BIEN HO GALILEE - NUI TABOR - CAPERNAUM - TABGHA - NUI BAT 
PHUC (an ba bfra) 

Buoi sang: An sang tai khach san 

• Di thuyen tren bien ho Galilee 

• Len nui Tabor bang Taxi (xe Bus cua doan phai dau lai duai chan nui). Vieng tham nha 
tha Chua Hien Dung. 

• Thanh le tai Nui Tabor (luc 10:00 - Le Chua hien dung) 

• Quay ve Galilee. Tiep tuc vieng tham Capernaum, nai bat dau cuoc rao giang Tin Mung 
cua Chua, tham nha tha dugc xay tren nen mong ngoi nha cua Thanh Phero. 

• An tnra vai mon ca thanh Phero. 
Buoi chieu: 

• Tham Tabgha nai Chua lam phep la cho banh mi va ca hoa nhieu. 

• Nha tha toi thuang quyen, nai Chua Giesu trao quyen cho Thanh Phero. 

• Vieng nha tha tren nui Bat Phuc (Tarn moi phuc that). 
Ve khach san. Nghi ngai va an toi tai Nazareth 

Ngay 04: SONG JORDAN - JERICHO - QUMRAN - BIEN CHET - BETHANIA - 
BETHLEHEM (an ba bfra) 

Buoi sang: An sang tai khach san. Chu y: doan chuan bi do tarn va dep nhu*a trvr&c de trong 
ha nh ly xach tay de tarn bien Chet trong ngay horn nay. 

• Song Jordan, nai thanh Gioan Tay Gia lam phep nia cho chua Giesu (day la nai chinh 
thiic nam tai ciia song Jordan ra bien Chet, khong phai Yardenit la nai quy uac tnrac 
day) 

• Thanh le tai song Jordan (Le Chua Giesu chiu phep rfra) 

• Tham quan Jericho, do thi co nhat, cay sung ong Giakeu gan Jericho. 

• Len Nui cam do bang cap treo (neu thai gian cho phep), tham quan tu vien tren Nui Cam 
D6. 

Buoi chieu: 

• Tham Qumran, nai cac ban thao Bien Chet dau tien dugc tim thay. 

• Di Bien Chet tarn bien va thu gian. 

• Sau do len duang ve Jerusalem. 

• Tham Bethania, nha tha va mo Thanh Lazaro. 

Ve khach san an toi, nghi ngai. Nghi dem tai Jerusalem hoac Bethlehem 
Ngay 05: JERUSALEM - EIN KAREM - BETHLEHEM (an ba bfra) 
Buoi sang: 

• Tham canh dong chien, nai cac muc dong dugc bao tin Chua sinh ra dai. 

• Thanh le tai hang muc dong - Bethlehem (luc 10:00 - Le giang sinh) 

• Di Bethlehem vieng nha tha Giang Sinh va hang Chua sinh ra dai, nha tha thanh nu 
Catarina. 



• Vieng Hang Due Me (con goi la Hang Sua). 
Buoi chieu: 

• Quay ve Jerusalem Tham quan Ein Karem. Vieng nha tha nai thanh Gioan Tay Gia 
sinh ra dai va nha tha Vieng tham. 

• Tham quan Bao tang Israel, Dien Kinh Thu (nai trung bay cac Ban thao Bien Chet, ban 
Cuu Uac dau tien dugc tim thay a Qumran). Xem mo hinh thanh co Jerusalem va den 
tha thu hai tai bao tang. Tu bao tang Israel, xe di ngang qua toa nha Chinh phu, toa nha 
Knesset (Quoc hoi Israel). 

Ve khach san an toi, nghi ngai. Nghi dem tai Jerusalem hoac Bethlehem 

Ngay 06: BUt Tl/CfNG THAN KHOC - NUI OLIU - Vl/0>N GHETSIMANI - NUI ZION, 
NHA TIEC LY - THANH KINH HOC VIEN (an ba bfra) 

Buoi sang: An sang tai khach san. 

• Tham quan dinh Nui Den Tha, den tha Hoi giao Golden Dome. 

• Tham quan Buc Tuang Than Khoc, neu di dung vao ngay thu hai, doan se co dip du le 
Bar Mitzvah, la le truang thanh cua tre em Do Thai. 

• Len niii 6-liu. Ngam nhin toan canh Thanh Co Jerusalem va thung lung Josaphat. Tren 
niii 6-liu, chung ta se vieng tham : Nha tha Chua Thang Thien ; Nha tha Kinh Lay Cha ; 
Nha tha Dominus 

Flevit (nha tha Chua khoc thuang thanh Jerusalem) 

• Chung ta se di theo con duang Le La den vuan Ghetsimani va Nha tha Cac Dan toe 

• Tham vieng Mo Due Me ben canh vuan Ghetsimani. 
Buoi chieu: 

• Tham quan Nui Zion, nha tiec ly va mo vua David; nha tha Due Me Hon Xac Len Trai. 

• Tiep theo doan vieng tham Nha tha Thanh Phero a Gallicantu. 

• Thanh Le tai nha thcr ga gay (liic 14:00 - Le tiec ly). 

• Vieng tham Thanh Kinh Hoc Vien va Khao co hoc cua Toa Thanh Vatican, tham quan 
xac uap Ai Cap va bo suu tap co vat va kinh thanh cua hoc vien. 

Ve khach san an toi, nghi ngai. Nghi dem tai Jerusalem hoac Bethlehem 

Ngay 07: JERUSALEM - CHANG DANG THANH GIA - EMMAUS (diem moi) - JAFFA 
(an ba b&a) - TEL AVIV - BANGKOK 

Buoi sang: An sang tai khach san va lam thu tuc tra phong. 

• Vieng nha tha Thanh Gioakim va Anna, nai co ho tarn nam hanh lang nai ma Chua da 
chua nguai bat toai 38 nam. 

• Vieng cac chang duang Thanh Gia 

• Thanh Le tai chang thu* nhat (liic 10:00 - Le Phuc Sinh) 

• Vieng Mo Thanh Chua Giesu. 
Buoi chieu: 

• Tham quan Emmaus, noi 2 mon de nhan ra Chua sau khi Nguxri Phuc Sinh. Cung 
tai noi day Chua lam phep la cho nguxri mu dvrtfc sang mat. 

• Tham quan thanh co Jaffa vai su tich Chua dung ca voi de cuu ong Yonas. 

• Nha ong tha thuoc gia Simon, nguai da nuoi duang thanh Phero trong nhieu nam truyen 
giao tai Jaffa. 



• Nha tho thanh Phero tai Jaffa. 

• Mua sam tai pho co Jaffa, an toi tai nha hang. 

Xe dira (loan ra phi truxmg. 23:05 ngay 26/10/2015 don chuyen bay ve Viet Nam. 

3LY 81G 26 OCT S TLVBKK KK16 2305 1435 

27/10/2015 Ngay 08: TP. HCM 

4 VN 602N 27 OCT BKKSGN KK16 1930 2100 

Ve toi TP.HCM luc 21:00. Qui khach ty tuc ve vdi gia dinh. 

Chao tam biet - Hen gap lai 

Gia Tour: 47,130,0003 + 870,000 tien Tip = 48,000,000d6ng (gia 32 khach 
tro* len) 

(Gia da bao gom thue va tien Tip cho HDV va tai xe Israel) 
Gia tour bao gom : 

• Ve may bay khu* hoi TP.HCM - Bangkok - Tel Aviv / Tel Aviv - Bangkok - 
TP.HCM 

• Thue hang khong cac nuac, phu thu xang dau, an ninh san bay, phi phi truang. 

• Khach san 3* - 2 nguai mot phong. Neu co le nguai - 3 ngirai mot phong. 

• An uong theo chirang trinh. 

• Phuang tien van chuyen theo chuang trinh. 

• Phi tham quan theo chuang trinh. 

• HDV suot tuyen. HDV Viet Nam va HDV dm phuong la nguai Cong giao va am hieu ve 
Dat Thanh. 

• Visa Israel 

• Bao hiem du lich quoc te, mire boi thuxmg 50,000USD 

• Qua tang cua cong ty du lich (bao passport, non Huang Bang Travel, ba 16 du lich). 

• Tien boi dir&ng hmmg dan vien dia phu-ong va tai xe (110.000 VND/ngay/khach) 
Gia tour khong bao gom : 

• Ho chieu (phai con thai han tu 6 thang) 

• Tien dien thoai, fax, giat ui, hanh ly qua cuac (qua 20kg), xem TV chuang trinh tra tien, 
do uong de trong tu lanh mini cua phong ngu. 

• Cac chi phi ngoai chuang trinh 

• Khong bao g6m ve may bay VINH - TPHCM - VINH 
Quy dinh huy tour: 

• Sau khi dang ky ma huy tour phat 2. 1 50.000 VND 

• Huy tour sau khi ve may bay da xuat va dat phong phat 6.390.000 VND 

• Huy tour truac 30 ngay: Quy khach phai tra 40% tong tien tour. 

• Huy tu 2 den 6 ngay: Quy khach phai tra 75 % tong tien tour. 

• Huy trong vong 24 gia: Quy khach phai tra 100% tong tien tour. 



Chu y: Qui khach tip 40 tuoi tree xuong, vui long dong tien the chap 1,000USD. Khi ve 
se tra lai. Neu khong ve, phi nay Cty Du Ljch Israel phai dong cho canh sat Israel coi 
nhtp chi phi tim kiem. 

Qui Linh Muc va NO* Tu khong phai dong the chap. 

Du Lich Huang Bang duac mien track nhiem trong qua trinh thuc hien 
tour neu xdy ra ede truang hap bat khd khdng nhu: tinh hinh bat on chinh tri- 
xa hoi, chien tranh, thien tai 9 dich benh, quyet dinh cua chinh quyen ve khu vuc 
tham quan bi phong toa y ve cap thi thuc xudt nhdp canh vd su thay doi cua ede 
phuang tien van chuyen cong cong nhu: may bay, tdu hoa y tdu dien...Tuy tung 
truang hap cu the, hai ben Du Lich Huang Bang vd quy khdeh cung nhau ban 
bac vd tim ra phuang an toi uu de gidi quyet nham gidm thiet hai a muc thdp 
nhdt. Tat cd ede su viec neu tren se do Cty Bdo Hi em boi thuang cho qui khach. 
Tuy nhien Cty Du Lich Huang Bang se lo thu tuc boi thuang cho qui khach. 

Xin qui khach doc ky chircrng trinh. Nhimg dieu kien 6* day xem nhu* 
hop dong khach da dong y va dang ky di. 

Dong tien coc ve may bay 15,000,000d6ng tru-frc 75 ngay 

r r > 

Xin cung cap thong tin lam visa va nop passport va so tien con trinyc 
45 ngay. 

Ho va ten: 

Ngay thang nam sinh: 
Nghe nghiep: 
Dia chi thircrng trii 
So dien thoai nha: 
So dien thoai cam tay: 
Moi chi tiet xin lien he : 

Toa Giam Muc Vinh . Mb: 0916.571.117 



CHUC QUI KHACH MOT CHUYEN DI DAY Y NGHIA VA VUI 

VE 



